Người Việt Nam khái niệm 
về "Ong Trời" 

Nguyễn Văn Huệ 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chương_1 
Chương _2 


Nguyễn Văn Huệ 
Người Việt Nam khái niệm về "Ông Trời" 
Chương 1 
Người Việt nam khái niệm về Ông Trời 


Từ lâu người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và 
cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của 
người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du 
nhập vào nước ta. Niềm tin nây đã thể hiện qua ngôn ngữ và 
qua nếp sống của chúng ta. 

KÊU TRỜI 

Điều dễ hiểu nhất và không ai phủ nhận được là hễ gặp bất 
cứ việc gì bất chợt xảy đến, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, 
câu nói buột miệng của người Việt Nam trước hết là kêu, 
"Trời ơi!" giống như người Mỹ kêu, "Oh my God!" 

Khi rủi ro đứt tay, vấp chân, té ngã, người ta kêu Trời. Khi 
gặp buồn khổ, chán nản, chết chóc, thất bại, người ta kêu 
Trời. Khi thành công, hạnh phúc, bình an, người ta nói Nhờ 
Trời. Khi gặp tai nạn người ta kêu Trời cứu. Chúng ta thường 
nói, "Cầu Trời cho tai qua nạn khỏi." 

KÍNH TRỜI 

Tuy không biết rõ Ông Trời là Đấng như thế nào, nhưng 
người Việt Nam ai cũng kính Trời, vì hiểu rằng ta có đây là vì 
có Ông Trời. Trong ngôn ngữ bình dân, dù là câu nói vui đùa, 
mỗi khi xưng hô mà nhắc đến Trời thì người ta không dám 
nói thiếu chữ Ông đi trước chữ Trời. Người ta gọi Ông Trời với 
lòng tôn kính. Người Tin Lành tôn thờ Ngài nên gọi Ngài là 


Đức Chúa Trời. Một cô gái quê vui đùa hỏi bí bạn trai: 

Thấy anh hay chữ 

Em hỏi thử đôi lời 

Thuở tạo thiên lập địa 

Ông Trời tròn ai xây? 

CẦU TRỜI 

Người Việt phần lớn sống bằng nông nghiệp, biết rằng mùa 
màng được hay mất cũng do Trời. 

Nhờ Trời năm nay được mùal 

Người nông dân lúc nào cũng tâm nguyện cầu Trời cho cơm 
no áo ấm: 

Lạy Trời mưa xuống 

Lấy nước tôi uống 

Lấy ruộng tôi cày 

Lấy đầy bát cơm... 

Chúng ta truyền tụng về ơn Trời bằng những câu ca dao, bài 
hát bình dân: 

Nhờ Trời mưa thuận gió hòa 

Nào cày nào cấy trẻ già đua nhau. 

hoặc 

Lạy Trời mưa thuận gió đều 

Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em. 

Người Việt thường tôn trọng chữ hiếu và mong cho cha mẹ 
sống lâu, gia đình được phước. Vì thế họ lập bàn thờ Ông 
Thiên để thờ Trời ngay trước cửa nhà. Người con có hiếu 
từng đêm đến trước bàn thờ cầu khẩn: 

Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 


TIN TRỜI 

Trải bao đời, người Việt tin Ông Trời là Đấng Tạo Hóa, tạo 
thiên lập địa, Đấng cầm quyền sống chết, làm chủ vận 
mệnh muôn loài, quyền phép vô cùng. Người Việt Nam 
chúng ta đều quen thuộc với những khái niệm: 

Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh 

Đại phú do Thiên, tiểu phú do cần 

Trời sinh voi sinh cỏ 

Trời cho ai nấy hưởng 

Trời kêu ai nấy dạ 

Sống nhờ ơn Trời, chết về chầu Trời 

cũng có câu, 

Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay. 

Người Việt công nhận và tin tưởng Ông Trời cầm quyền 
thành bại trong cuộc sống của loài người: 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. 

Người Việt tin Trời là Đấng công bình, cầm quyền họa phúc, 
vì vậy đã thường nhắn nhủ với nhau: 

Ở hiền thì lại gặp lành 

Những người nhân đức Trời dành phúc cho. 

Người Việt cũng tin tưởng, 

Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân 

nghĩa là Trời không phụ bạc người có lòng tốt bao giờ. 

Trong hôn nhân lứa đôi, người Việt tin tưởng hạnh phúc vợ 
chồng là do Ông Trời sắp đặt: 

Duyên ba sinh Trời đã sẵn dành. 

Khi thấy số phận không may hoặc tình duyên dang dở người 
ta thường ngửa mặt lên trời than thở, dường như muốn nói 


với Đấng Hóa Công hết nỗi lòng mình: 

Chữ bạc mệnh ai ơi thấu với 

Câu đa đoan Trời hỡi thấu chăng? 

(trong Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ). 

Trong Cung Oán Ngâm Khúc cũng có câu: 

Quyền họa phúc Trời giành mất cả 

Chút tiện nghi chẳng trả phần ai. 

Thi hào Nguyễn Du đã khuyên trong Truyện Kiều: 

Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa 

Thiện căn tự bởi lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

Kết luận Truyện Kiều, Nguyễn Du đã viết: 

Ngẫm hay muôn sự tại Trời 

Trời kia đã bắt làm người có thân 

Bắt phong trần phải phong trần 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 

NHỜ TRỜI 

Lịch sử Việt Nam có ghi chép chuyện về danh tướng Lý 
Thường Kiệt, trong lúc kháng cự quân Tống xâm lăng, đã 
làm bốn câu thơ và loan truyền là do Thân Linh báo mộng 
ban cho để khích lệ tinh thần binh sĩ yên tâm đánh giặc: 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

Học giả Hoàng Xuân Hãn đã dịch như sau: 

Sông núi nước Nam vua Nam coi 


Rành rành một phận ở sách Trời 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 

Bây sẽ tan tành, chết sạch toi. 

Đây là cách áp dụng chiến tranh tâm lý, mượn oai Trời. Kết 
quả là quân lính nức lòng đánh giặc, quân Tống không tiến 
được đành giảng hòa. Rõ ràng câu chuyện nầy nói lên niềm 
tin mãnh liệt của dân tộc Việt nơi sự tể trị của Ông Trời, 
trong đó mọi vận mệnh nhân dân đất nước do Trời định đoạt. 
Nước non là nước non Trời 

Ai chia được nước ai dời được non. 

THỜ TRỜI 

Trải qua nhiều thế kỷ, ngay cả sau khi có các triết lý tôn giáo 
của Khổng Giáo, Lão Giáo và Phật Giáo truyền đến, người 
dân Việt vẫn lấy tín ngưỡng thờ Trời làm nền tảng để giữ gìn 
truyền thống dân tộc, gia đình. Cả ba tôn giáo chính nói trên 
đã góp phần củng cố thêm cho niềm tin hợp với Đạo Trời. 
Ngay cả Phật Giáo với khái niệm mờ nhạt về Ông Trời khi 
đến Việt Nam cũng phải chấp nhận ý niệm "Cầu Trời Khẩn 
Phật." 

Hợp lẽ Trời, thuận lòng người là đạo lý của người Việt Nam. 
Dù thực hành tín ngưỡng nào, người Việt ai nấy cũng công 
nhận: 

Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong nghĩa là thuận 
với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất. 

Chính vì đó mà người dân Việt thờ Trời. Ngay từ thời các Vua 
Hùng dựng nước, người ta đã biết thờ Trời. Mỗi năm nhà Vua 
thay mặt nhân dân lập đàn tế Trời, cầu Trời cho dân chúng 
được an cư lập nghiệp. Trong gia đình thì người cha thay mặt 


để cầu Trời phù hộ cho gia đình, con cháu hạnh phúc. Các 
triết lý du nhập vào từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ đã không thể 
đồng hóa hoàn toàn tín ngưỡng của người dân Việt được. 
Trái lại những tín ngưỡng nào phù hợp với tình cảm thiêng 
liêng trong sáng của người dân Việt thì được tiếp thu với tinh 
thần chọn lọc, phê phán. 

Chịu ảnh hưởng của đạo đức Lão Trang, người Việt thường 
bảo nhau về cách ăn ở cho phải đạo, nhất là đạo làm con, 
đạo vợ chồng: 

Đạo làm con chớ hững hờ 

Phải đem hiếu kính mà thờ mẹ cha. 

hoặc 

Cây xanh thì lá cũng xanh 

Cha mẹ hiền lành để đức cho con. 

hoặc 

Người trồng cây hạnh người chơi 

Ta trồng cây đức để đời mai sau. 

Người Việt Nam cũng tiếp thu truyền thống giữ gìn "luân 
thường đạo lý" của Khổng Giáo thật nhuần nhuyễn và bình 
dị như cuộc sống gần gũi lễ phép thân thương kính trên 
nhường dưới trong gia đình. Luân là cái mà con người phải 
noi theo trong mối tương quan xã hội. Thường là sự việc 
không biến đổi theo không gian và thời gian mà con người 
phải giữ. Trong Ngũ Luân với quan hệ quân thần, phụ tử, phu 
thê, huynh đệ, bằng hữu, người Việt trân trọng những đức 
tính Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa. Trong Ngũ Thường, người Việt 
trân trọng giữ gìn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín theo đạo lý làm 
người. 


Anh làm trai học đạo thánh hiền 

Năm hằng chẳng trễ, ba giềng chớ sai. 

Chữ hiếu được mọi người đặt lên hàng đầu: 

Nhân sinh bách hạnh Hiếu vi tiên 

Chữ rằng mộc bổn thủy nguyên 

Làm người phải biết tổ tiên ông bà. 

Bổn phận hiếu dé được minh giải thêm: 

Thờ cha mẹ ở hết lòng 

Ấy là chữ Hiếu ở trong luân thường 

Chữ Đễ có nghĩa là nhường 

Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên 

Ghi lòng tạc dạ chớ quên 

Con em phải giữ lấy nền con em. 

Trong tinh thân phê phán chọn lọc, người Việt đã phân biệt 
chân giả, đúng sai trong từng tín ngưỡng thực hành. Chẳng 
hạn: 

Tu đâu cho bằng tu nhà 

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. 

Hoặc ai nấy đều đồng ý: 

Dẫu xây chín bậc phù đồ 

Không bằng làm phước cứu cho một người. 

Người Việt Nam chúng ta phần lớn không tin ở thuyết luân 
hồi. Bằng cớ là nhiều người Việt thờ cúng ông bà, vì tin rằng 
vong linh ông bà vẫn còn đó. Mỗi năm nhân dịp Tết cổ 
truyền, người ta rước ông bà về vui Xuân với con cháu, rồi 
tiễn ông bà đi. Nếu tin ở thuyết luân hồi thì phải tin ông bà 
cha mẹ đã hóa kiếp thành người ngoại quốc nào khác, hoặc 
con thú nào đó trong rừng, hoặc một con vật nào đó trong 


bầy gia súc trong vườn, v.v. Nếu tin rằng ông bà đã luân hồi, 
đầu thai hoá kiếp, thì người ta sẽ không rước tiễn ông bà, 
cũng không dám ăn thịt hoặc giết chết một con vật nào. Rõ 
ràng là người Việt Nam chúng ta tin ở giá trị thiêng liêng và 
bất tử của linh hồn. Chúng ta tin ở đời sau. Chúng ta tin một 
cách mơ hồ rằng linh hồn của mọi người chết là về chầu 
Trời. 

Người Việt Nam là dân tộc hiên hòa nhưng bất khuất. Lúc có 
cần ai nấy đều có thể chịu đựng hy sinh vì nghĩa lớn. Trong 
quan hệ bình thường, người Việt áp dụng tinh thần "dĩ hòa vi 


fu 


qui. 
Trong cuộc sống với nhiều điều không lý giải được, người 
Việt vẫn tin tưởng ở mệnh Trời, hy vọng một ngày mai tươi 
sáng hơn. 

Không ai giàu ba họ 

Không ai khó ba đời. 

hoặc 

Còn trời còn đất còn non nước 

Có lẽ ta đâu mãi thế nầy? 

Người Việt tin tưởng và yêu chuộng những nguyên tắc như: 
Ở hiền gặp lành 

Ông Trời có con mắt 

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo 

Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt 

Thiên bất dung gian. 

Người Việt quí trọng và ao ước những giá trị Trời ban như 
thiên ân, thiên tài, thiên bẩm, thiên chức, thiên hương, thiên 
tướng, thiên tư. 


Người Việt giữ gìn truyền thống tương thân tương trợ những 
khi tối lửa tắt đèn. 

Bà con xa không bằng láng giềng gần. 

Câu tục ngữ 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng 

đã được đem ra áp dụng thường xuyên trong những lúc 
hoạn nạn, tai ương với nhiều kết quả tốt đẹp. 

Trong quan hệ giữa người với người, người Việt luôn luôn giữ 
lấy chữ tình: 

Phàm sự lưu nhân tình 

Hậu lai hão tương kiến. 

Chính nhờ đó mà dân Việt Nam muôn đời vẫn còn tồn tại. 
NGƯỜI VIỆT HIỂU BIẾT VỀ "ÔNG TRỜI" CHƯA ĐẦY ĐỦ 

Giống như nhiều dân tộc khác trên thế giới, sự nhận biết về 
Đức Chúa Trời có thể nói là một thứ nguyên tri tự nhiên mà 
Ông Trời ban cho nhân loại. Dân tộc nào cũng có chữ Ông 
Trời hay Thượng Đế trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. 

Thật vậy, khi nhìn xem vạn vật, thiên nhiên, với cảnh trí đẹp 
dé tuyệt vời, với không gian bao la vô tận, với sự cấu tạo 
tinh vi, diệu kỳ, muôn hình vạn trạng, với qui luật bốn mùa: 
xuân hạ thu đông, trật tự chính xác vô cùng, với bản năng lạ 
lùng bất biến của các loài vật... rồi nhìn lại con người với 
thân thể kỳ diệu, với mầu nhiệm sinh sản, với tình cảm 
thiêng liêng, với những giá trị tỉnh thần, với những kinh 
nghiệm về qui luật đạo đức trải qua các đời, với ý chí tự do 
lựa chọn... cùng với bao nhiêu chứng cớ khác nữa trong cuộc 
sống, người ta phải thừa nhận có Đấng Tạo Hóa, có Ông Trời. 


Chính Ông Trời đã tạo dựng nên tất cả, Ngài đang điều 
khiển, bảo tồn tất cả những qui luật thiên nhiên và đạo đức 
trên thế giới nây. 

Nhưng thiên nhiên chưa đủ để con người biết rõ về thuộc 
tánh, ý muốn và chương trình vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. 
Bởi trong thực tế, khi nhìn thiên nhiên có người suy luận hữu 
thần, có người suy luận phiếm thần, hoặc có người suy luận 
đa thần, thậm chí cũng có người suy luận vô thần. Thiên 
nhiên chưa đủ để người ta biết rõ Đức Chúa Trời thực hữu 
độc lập với các tạo vật do Ngài dựng nên và Ngài là Chân 
Thần Duy Nhất. 

Người Việt biết có Ông Trời nhưng chưa biết Đức Chúa Trời là 
Chân Thần, là Đấng Tạo Hoá duy nhất tối cao. 

Người Việt biết Ông Trời có bản tính công bình, nhưng chưa 
biết Đức Chúa Trời là Đấng dây ân điển và yêu thương. 
Người Việt tin mệnh Trời không ai thay đổi được, kể cả số 
phận của mỗi người cũng được an bài, nhưng người Việt 
chưa biết Đức Chúa Trời là Đấng tôn trọng ý chí tự do của 
con người và là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 
Người Việt biết mình cần ăn hiền ở lành, nhưng không biết 
rằng tất cả những việc lành mình làm dù cao quí vẫn còn 
thiếu hụt, không thể sánh với tiêu chuẩn trọn lành mà Đức 
Chúa Trời đòi hỏi, chẳng khác nào ngọn đèn cầy đem so với 
ánh mặt trời. Người Việt cần đón nhận chân lý của Chúa để 
bù đắp cho sự thiếu hụt của mình. 

Người Việt biết nguyên tắc "Thiện ác đáo đầu chung hữu 
báo" nhưng không biết căn nguyên của mọi nỗi đau khổ bất 
hạnh trong cuộc đời là do tội lỗi loài người xây lưng phản 


nghịch lại với Đức Chúa Trời. Người Việt cần trước hết được 
Chúa tha tội. 

Người Việt biết mình cần được cứu rỗi và đã khổ công đi tìm 
sự cứu rỗi nhưng chưa biết con đường cứu rỗi duy nhất là 
chương trình do Đức Chúa Trời vạch sẵn đã được thực hiện 
bởi Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Người Việt cần đặt đức tin 
nơi sự toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ của một Đức 
Chúa Trời chân thật. Nhiều niềm tin của người Việt về Ông 
Trời rất gần với Thánh Kinh, nhưng vẫn chưa đầy đủ. 

Một số người do không biết Thánh Kinh nên cứ tưởng Ông 
Trời là hình ảnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế theo trí tưởng 
tưởng của người Trung Hoa. Thậm chí có người còn ngây thơ 
tin chuyện Tê Thiên Đại Thánh là thật, và theo đó Ngọc 
Hoàng Thượng Đế cũng phải chịu thua Tôn Ngộ Không... ! 
Chính vì thế mà người Việt chúng ta cần có sự mạc khải đặc 
biệt, đúng đắn, trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Sự mạc khải đặc 
biệt nầy chỉ có thể tìm được trong Thánh Kinh và qua Chúa 
Cứu Thế Giê-xu. 


Nguyễn Văn Huệ 
Người Việt Nam khái niệm về "Ông Trời" 
Chương 2 
Đức Chúa Giê-xu chính là hiện thân của "Ông Trời" giáng thế 


Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giê-xu chính là "Ông 
Trời" giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt 
chúng ta nói riêng. 

CÁC CHỨNG CỚ 

1. Chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời 
Chúa Giê-xu phán, "Ta là con đường, chân lý và sự sống. 
Không ai đến với Cha mà không qua Ta" (Giăng 14:6). Ngài 
khẳng định, "Sự sống đời đời là đây nầy: họ nhận biết Cha, 
là Đức Chúa Trời có một và thật, và nhận biết Giê-xu Christ 
là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Ngài còn phán, "Ai đã 
thấy Ta, tức là đã thấy Cha." (Giăng 14:9). Rồi Ngài phán tỏ 
tường, "Ta với Cha là một" (Giäng 10:30). Một người tự xưng 
mình là Ông Trời giáng thế thì ta chỉ có thể đưa đến kết luận 
(1) đó là người điên, (2) đó là người lừa dối, hoặc (3) đó là 
người nói thật. Cuộc đời và ảnh hưởng của Chúa Giê-xu 
chứng tó Ngài không phải là người điên, Ngài không hề lừa 
dối, và Ngài luôn luôn nói thật. Chúng ta chỉ có thể khước từ 
hoàn toàn hoặc chấp nhận hoàn toàn lời tuyên xưng của 
Ngài. Một Thượng Đế thành người thì người đó phải sống, 
phải nói, phải làm được những việc mà xưa nay chỉ "Ông 
Trời" mới làm được mà thôi. Dem áp dụng những tiêu chuẩn 
nầy vào Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng 


Ngài chính là Con Trời giáng thế như Ngài đã tuyên xưng. 
Chính vì lời tuyên bố độc đáo như vậy mà giới lãnh đạo tôn 
giáo Do Thái thời bấy giờ đã cho Ngài là phạm thượng và 
quyết định xử tử Ngài. Dù đối diện với cái chết, Chúa Giê-xu 
vẫn không thay đổi lập trường và những lời tuyên xưng của 
Ngài. Chúa Giê-xu đã sống và chết với những lời tuyên bố 
thẳng thắn của Ngài. 

2. Chúa Giê-xu làm những việc phi thường mà chỉ có Ông 
Trời mới có khả năng làm Để chứng minh cho lời tuyên xưng 
Ngài là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã làm nhiều việc lạ 
lùng mà chỉ có Ông Trời mới làm được mà thôi. 

Ngài có quyền trên sự sống loài người Ngài chữa lành mọi 
bệnh tật, khiến người mù được thấy, người điếc được nghe, 
người phung được sạch, người què kẻ bại được di; thậm chí 
Ngài khiến kẻ chết sống lại. 

Ngài có quyền đuổi quỉ Ma quỉ biết Chúa Giê-xu và run sợ 
trước uy danh của Ngài. Khi Ngài phán, ma qui liền vâng lịnh 
ra khỏi nhiều người bi qui ám. Ngài chiến thắng mọi cám dỗ 
của ma qui. 

Ngài có quyền trên thiên nhiên Ngài hóa nước thành rượu, 
Ngài đi bộ trên mặt biển, Ngài phán một lời thì cơn bão biển 
yên lặng như tờ. Ngài hóa năm cái bánh và hai con cá cho 
hơn 5000 người ăn no dư dật. Ngài chỉ dẫn cho các môn đồ 
đánh được những mé lưới đầy cá. 

Ngài có lòng thương xót quảng đại Ngài tha thứ cho người 
tội lỗi và khuyên họ đừng tái phạm. Ngài sẵn sàng lắng 
nghe, tiếp xúc với mọi hạng người. Ngài yêu thương bồng 
am và chúc phước cho các trẻ thơ. Ngài động lòng thương 


xót khi thấy đoàn dân đông như chiên không có người chăn. 
Ngài không từ chối một ai tìm đến với Ngài. 

Ngài tuyên bố tha tội và chấp nhận sự thờ phượng của nhiều 
người Đây là những hành động của một Đức Chúa Trời sống 
giữa thế gian. Sứ đồ Giăng quả quyết khi viết sách Phúc Âm 
Giăng, "Đức Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ khác nữa 
trước mặt các môn đồ Ngài, mà không được chép trong sách 
nầy. Nhưng những việc nầy được chép ra để các ngươi tin 
rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và 
để khi tin thì các ngươi nhờ danh Ngài mà được sự sống" 
(Giăng 20:30-31). 

3. Chúa Giê-xu nói những lời mà chỉ Ông Trời mới có đủ 
thẩm quyền nói được Ngài phán dạy về mối quan hệ của 
con người, "Các ngươi có nghe dạy rằng, Hãy thương người 
lân cận và ghét kẻ nghịch thù. Nhưng Ta nói cùng các ngươi: 
Hãy yêu thương kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ ngược 
đãi các ngươi. Như thế, các ngươi mới trở nên con của Cha 
các ngươi ở trên trời được; vì Ngài khiến mặt trời mọc lên 
cho ké ác và người thiện, Ngài ban mưa xuống cho người 
công chính lẫn kẻ bất chính" (Ma-thi-ơ 5:43-45). Ngài dạy về 
thái độ nên có với Đức Chúa Trời, "Đức Chúa Trời là thần linh, 
nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và 
bằng sự chân thật" (Giăng 4:24). Đức Khổng Tử khuyên dạy, 
"Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân," nghĩa là điều gì mình không 
muốn người ta làm cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. 
Còn Chúa Giê-xu thì dạy chúng ta phải cư xử và hành động 
cách tích cực hơn, "Vậy trong mọi sự, hé điều chi mà các 
ngươi muốn người ta làm cho mình, cũng hãy làm điều đó 


cho ho" (Ma-thi-ơ 7:12). Chúa Giê-xu quả quyết, "Trời đất sẽ 
qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đâu” (Ma-thi-ơ 
24:35). Chắc chắn không một phàm nhân nào dám nói câu 
nầy. Chúa Giê-xu còn tuyên bố Ngài là ánh sáng của thế 
gian, là bánh sự sống, là nước hằng sống, là người chăn hiền 
lành vì chiên phó sự sống mình. Ngài dạy những kẻ theo 
Ngài phải trở nên trọn vẹn như Cha ở trên trời là trọn vẹn. 
Ngài truyền cho những kẻ theo Ngài phải sống có ích như 
muối của đất, như ánh sáng của thế gian, phải thực hành 
điều răn: Kính Chúa, Yêu Người. Không một giáo chủ nào có 
khả năng giải đáp rõ về thiên đàng, hỏa ngục, thiên sứ, ma 
quỉ, đời sau, sự phán xét, sự sống vĩnh cửu và mọi nan đề 
khác như Chúa Giê-xu đã dạy. Ngài dạy có thẩm quyền và rõ 
ràng, không ai có thể bác bẻ được. Không cần ai nói trước, 
Ngài vẫn biết rõ tên tuổi, tâm trạng, số phận từng người. 
Chúa Giê-xu đang biết rõ bạn và tôi. Ngài là Đấng toàn trị, 
toàn hảo, và toàn năng. 

4. Chúa Giê-xu không bị giới hạn bởi không gian và thời gian 
Người theo Phật Giáo, Khổng Giáo, và Lão Giáo tự hào rằng 
giáo chủ của họ ra đời trước Chúa Giê-xu năm, sáu trăm 
năm. Người Do Thái hãnh diện về tổ phụ của họ là Áp-ra- 
ham, là người đã ra đời trước Chúa khoảng 2000 năm, 
nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, "Trước khi có Áp-ra-ham 
đã có Ta" (Giăng 8:38), nghĩa là Ngài là Đấng Tự Hữu và 
Hằng Hữu. Sứ đồ Giăng đã xác chứng, "Ban đầu có Ngôi Lời 
(Chúa Cứu Thế), Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời 
là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Mọi 
vật do Ngài tạo nên, chẳng vật chi đã được dựng nên mà 


không bởi Ngài" (Giăng 1:1-3). Ít nhất có ba lần Thánh Kinh 
ghi chép lại tiếng phán từ trời phát ra giữa lúc nhiều người 
nghe thấy, nói rằng: "Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng 
Ta hoàn toàn, hãy nghe lời Con đó." Trước khi trở về trời, 
Chúa Giê-xu truyền lịnh cho các môn đồ, "Tất cả uy quyền 
trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi 
dân tộc trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, 
Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh mà làm báp-têm cho họ, 
và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. 
Và nầy, Ta hằng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Mt 
28:19-20). Hiện nay Ngài đang ở với chúng ta trong thân vị 
của Đức Thánh Linh. Thánh Kinh quả quyết, "Đức Chúa Giê- 
xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề 
thay đổi" (Hê-bơ-rơ 13:8). 

5, Nhiều nhân chứng đáng tin xác tín Chúa Giê-xu là Con 
Đức Chúa Trời Có rất nhiều nhân chứng đáng tin trước Chúa, 
đương thời Chúa và sau Chúa xác tín Chúa Giê-xu là Con 
Đức Chúa Trời giáng thế. 

Các tiên tri làm chứng Tiên tri là những phát ngôn viên của 
Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai báo trước về việc Chúa Cứu Thế 
giáng sinh bởi Nữ Đồng Trinh. Ngài được xưng là Đấng Mưu 
Luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là 
Chúa bình an. Ngài cũng được xưng là Đấng Em-ma-nu-ên, 
nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 

Thiên sứ làm chứng Thiên sứ là những sứ giả của Đức Chúa 
Trời thi hành mạng lịnh của Ngài. Khi báo tin với nữ đồng 
trinh Ma-ri, thiên sứ nói, "Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã 
được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nây ngươi sẽ chịu thai và 


sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn 
trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao..." (Lu-ca 1:30- 
32). 

Giăng Báp-tít làm chứng Giăng Báp-tít là người được Đức 
Chúa Trời sai đến để dọn dường cho Chúa Cứu Thế. Giăng đã 
giới thiệu về Chúa Giê-xu, "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời 
là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng còn nói: "Ta đã thấy 
Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu 
trên mình Ngài... Ta đã thấy Ngài nên ta làm chứng rằng: Ấy 
chính Ngài là Con Đức Chúa Trời" (Giäng 1:29-34). 

Giáo sư Ni-cô-đem làm chứng Giáo sư Ni-cô-dem là nhà tri 
thức, giàu có và quyền thế trong cộng đồng người Do Thái 
đã đến gặp Chúa Giê-xu để xin đàm đạo với Ngài. Ông nói 
lên quan điểm của giới lãnh đạo Do Thái, "Thưa Thầy, chúng 
tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì nếu Đức 
Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai có thể làm được những 
phép lạ như Thầy đã làm" (Giăng 3:2). 

Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng Phi-e-rơ là một trong mười hai sứ 
đồ được Chúa Giê-xu tuyển chọn để tiếp tục chức vụ của 
Ngài trên đất. Sau ba năm sống gần gủi Chúa, với kinh 
nghiệm tai nghe mắt thấy và với tâm tánh cương trực, sứ đồ 
Phi-e-rơ quả quyết: "Chúa là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa 
Trời hằng sống." Ông tuyên bố: "Chẳng có sự cưú rỗi trong 
một Đấng nào khác (ngoài Chúa Giê-xu) vì ở dưới trời chẳng 
có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ 
đó mà được cưú”" (Công Vu 4:12). 

Sứ đồ Phao-lô làm chứng Phao-lô vốn là người chống Chúa, 
bắt bớ môn đồ của Ngài cách hung hăng, phạm thượng. 


Nhưng Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông, mở mắt ông. Ngay 
lập tức ông tin thờ Ngài và dâng cả đời mình truyền bá Tin 
Mừng. Phao-lô giảng và viết nhiều về Chúa, nhưng vài lời 
sau đây cũng đủ để ta hiểu Phao-lô biết Chúa là ai và Ngài 
đã làm gì cho nhân loại chúng ta: "Vì chỉ có một Đức Chúa 
Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và 
loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người. Ngài đã 
phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người" (I Ti-mô-thê 
2:5-6). 

Dân Sa-ma-ri làm chứng Chúa Giê-xu không phân biệt nam 
nữ, giàu nghèo, màu da, chủng tộc. Ngài cứu vớt cả thế 
gian. Chúa giảng đạo cho cả người Sa-ma-ri là dân tộc bị 
người Do Thái thù nghịch, coi thường. Nhiều người Sa-ma-ri 
xác nhận, "Chính chúng tôi đã được nghe lời của Ngài và 
chúng tôi biết chắc rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế 
gian." (Giăng 4:42). 

Sự chết đền tội của Chúa Giê-xu xác nhận Ngài là Chúa Cứu 
Thế Chúa Giê-xu giáng thế không phải để dạy triết lý về sự 
cứu rỗi hoặc chỉ cho người ta con đường tu luyện để tự cứu 
rỗi. Ngài giáng thế là để thực hiện sự cứu rỗi bằng cách chịu 
chết đền tội cho cả loài người. Ngài đã chọn con đường thập 
tự giá là con đường khiêm nhường thay cho kiêu ngạo, vâng 
phục ý Trời thay cho ý riêng, vị tha thay cho vị kỷ, thuận 
phục thay cho phản nghịch, cậy sức Chúa thay cho cậy sức 
riêng. Con đường thập giá là dũng khí của tinh thần bất bạo 
động, của lòng tin sắt đá nơi chính nghĩa, của niềm tin tất 
thắng nơi sự công bình. Vì thương xót loài người, Chúa Giê- 
xu kiên quyết tiến đến thập tự giá với tinh thần quả cảm, hy 


sinh. Ngài biết chắc, "Khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo 
mọi người đến cùng Ta." Chúa Giê-xu phải chết công khai 
treo thân trên thập giá giữa khoảng trời và đất để giải hòa 
mối quan hệ vốn đứt đoạn giữa Trời và người. Chúa Giê-xu 
chịu chết đổ huyết để thỏa mãn đòi hỏi của Luật Pháp, theo 
đó "không đổ huyết thì không có sự tha tội." Chúa Giê-xu 
chịu hy sinh để mở cho nhân loại con đường sống, nhờ đó 
nhân loại có quyền trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Trên 
thập tự giá, Ngài câu nguyện cho những kẻ giết Ngài, "Lạy 
Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." Rồi 
Ngài tuyên bố, "Mọi sự đã được trọn." Sứ mạng Ngài đã được 
hoàn tất. Ngài đã trả xong nợ tội cho tất cả chúng ta. Người 
đội trưởng La Mã chứng kiến cái chết hùng tráng, lạ lùng của 
Ngài đã thốt lên, "Quả thật, người nây là Con Đức Chúa 
Trời." 

6. Sự sống lại khải hoàn của Chúa Giê-xu chứng minh Ngài 
đúng là Con Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố Con đường 
thập tự giá hy sinh đã mở ra sự sống lại vinh hiển cao trọng. 
Sự khiêm nhường được tôn cao, mão gai đau khổ đã nở hoa 
thành mão triều thiên, sự chết dẫn đến sự sống. Hạt giống 
đã nẩy mầm xanh. Sau ba ngày nằm trong phần mộ, Đức 
Chúa Giê-xu đã sống lại. Ngôi mộ trống, vải liệm còn 
nguyên, những lần hiện ra của Chúa, đời sống thay đổi lạ 
lùng của các môn đồ, những lời làm chứng quả quyết của 
họ, sự nhóm họp ngày Chúa Nhật thay cho ngày Sa-bát, sự 
ra đời của Cơ-đốc Giáo...là những bằng chứng không thể 
chối cãi về sự phục sinh. Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã 
chứng minh cho chân lý rằng: tình thương thắng hận thù, 


thiện thắng ác, sự sống thắng sự chết, chân lý thắng gian 
dối, ánh sáng thắng bóng tối, công lý thắng bất công, 
Thượng Đế thắng Quỉ Vương. Đức Chúa Trời chấp nhận giá 
chuộc Con Ngài đã trả thay cho loài người. Chúa Cứu Thế 
Giê-xu đã làm ứng nghiệm mọi lời tuyên bố của Ngài. 

7. Lịch sử nhân loại minh chứng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu 
Thế Trải qua hai ngàn năm, thế giới có dân Do Thái tản lạc, 
tồn tại và hồi hương lập quốc. Nhân dân khắp năm châu có 
Cơ-đốc Giáo, có Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, có ngày 
Chúa Nhật, có niên hiệu Dương Lịch Trước Chúa (TC) và Sau 
Chúa (SC). Hằng năm có hàng triệu người hành hương thánh 
địa, có di tích ngôi mộ trống, có một phần ba dân số thế giới 
xưng mình là Cơ-đốc nhân (Christian), có nhà thờ, bệnh 
viện, có các Trường Đại Học, các Đại Chủng Viện, có Hội 
Hồng Thập Tự và các tổ chức bác ái từ thiện, có nền văn 
minh, văn hóa hiện đại, có khoa học kỹ thuật tiên tiến, đời 
sống phụ nữ và trẻ em được nâng cao, nhân quyền được tôn 
trọng v.v... Tất cả những thực tế đó đã mặc nhiên chứng 
minh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Nhân Độ Thế và thế giới 
không được như ngày nay nếu không có Ngài. Rồi còn bao 
nhiêu cuộc đời đã được đổi mới với kinh nghiệm sự ngọt 
ngào, vui tươi, sống động khi gặp gỡ Chúa Cứu Thế Giê-xu. 
Những bằng chứng thực tế hùng hồn nói trên có làm cho 
bạn suy nghĩ ít nhiều về Chúa Giê-xu hay không? Chúa Giê- 
xu là ai và Ngài đã làm gì cho đời sống của bạn và tôi? Chỉ 
cần bình tĩnh sáng suốt suy nghĩ một chút cũng đủ để chúng 
ta tin Ngài, chạy đến với Ngài, cảm tạ Ngài và cảm kích tôn 
thờ Ngài. 


CON ĐƯỜNG SỐNG 

Người Việt Nam chúng ta có truyền thống thờ Trời. Các tôn 
giáo và tín ngưỡng Á Đông đã góp phần tốt đẹp cho truyền 
thống nầy. Đây cũng là ơn phúc Đức Chúa Trời dọn dường để 
cho chúng ta đón nhận Đạo Trời do Chúa Cứu Thế đem đến. 
Rất nhiều người đã đón nhận Đạo Trời và đang kinh nghiệm 
sự sống và bình an cho tâm hồn. Còn bạn thì sao? Có lẽ bạn 
đã có tôn giáo và không dễ cho bạn thực hiện cuộc cách 
mạng tâm linh, khi bạn quyết định từ giã con đường cũ để 
theo con đường mới. Hơn nữa, con đường theo Chúa là con 
đường thập tự giá, đó là con đường hẹp. Có thể bạn sẽ trả 
giá khi bị người thân hiểu lầm hoặc bạn bè chê bai. Tuy 
nhiên, con đường theo Chúa là con đường dẫn đến sự bình 
an và sự sống vĩnh cửu. Giá bạn trả không thể so sánh với 
phước hạnh bạn nhận được. Đây là một vấn đề sống chết 
cần quyết định ngay, không thể chần chừ. Có ai biết lúc nào 
mình sẽ về chầu Trời? Mong bạn chọn ngay cho đời mình 
con đường đẹp lòng Trời. Mong bạn mau mau điều chỉnh tín 
ngưỡng cho hợp Ý Trời. Bạn đang là giáo hữu của Khổng 
Giáo chăng? Hãy nhớ lại lời thánh hiền, "Hoạch tội ư Thiên, 
vô sở đảo giả" nghĩa là đã phạm tội với Trời thì không thể 
cầu đảo ở đâu khác được. Khổng Giáo nhấn mạnh đến Nhân 
Đạo, không rành Thiên Đạo. Biếtù Nhân Đạo rồi, mời bạn 
hãy tìm Thiên Đạo. Tin thờ Đức Chúa Trời như lời dạy của 
Chúa Giê-xu chắc chắn là hợp với tôn chỉ các bậc thánh 
hiền.. Bạn đang thờ cúng ông bà chăng? Đạo Trời giúp bạn 
làm tròn bổn phận đối với Trời và với người một cách quân 
bình cân đối. Bạn có biết hiếu kính cha mẹ vừa là một mạng 


lịnh vừa là một lời hứa của Đức Chúa Trời chăng? "Hãy hiếu 
kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu 
trên đất" (Ê-phê-sô 6:2, 3). Bạn đang là đạo hữu Phật Giáo 
chăng? Phật Giáo là tôn giáo chính của nhiều nước Á Đông. 
Nhưng triết lý Phật Giáo rất cao siêu, ít người đạt tới mục 
đích Giác Ngộ. Vì thế các Phật tử dù khổ công tu luyện vẫn 
không biết chắc có được giải thoát chăng. Chúng tôi không 
có ý muốn tranh luận về triết lý tôn giáo, chỉ xin đưa ra đây 
vài nét khác nhau giữa triết lý Phật Giáo và Tin Mừng để bạn 
dễ so sánh và lựa chọn. Phật Giáo chủ trương tự giác, cậy 
sức mình tu luyện là chính. Tin Mừng chủ trương tin cậy ân 
huệ và sức Chúa hoàn toàn. Phật Giáo dạy các đạo hữu phải 
tạo ra công đức để đền bù tội lỗi và tự giải thoát. Tin Mừng 
dạy người có lòng tin lấy đức tin tiếp nhận lấy ơn cứu rỗi như 
món quà quí báu Chúa đã sắm sẵn và tặng không cho chúng 
ta hưởng. Mục đích của Phật Giáo là đến cõi Niết-bàn tức là 
trạng thái không còn bản thân nữa, tịch diệt tham dục, 
không còn sinh tử luân hồi. Mục đích của người theo Chúa là 
được Chúa tha tội, được ơn cứu rỗi, bắt đầu một đời sống có 
ý nghĩa ngay trong cuộc sống hiện tại và tiếp tục vào cõi 
vĩnh hằng. Hy vọng của người theo Chúa là sau khi lìa đời 
được vui hưởng Thiên đàng, sống đời đời ở một nơi có thật, 
là nhà Cha, là thành thánh vinh hiển phước hạnh, là quê 
hương trên trời. Người theo Chúa rất yên tâm và thỏa lòng 
về sự cứu rỗi Chúa ban. Bạn có đang thỏa lòng với con 
đường tu hành của bạn không? Bạn có biết chắc là mình sẽ 
được giải thoát không? 

CÓ TÔN GIÁO VẪN CHƯA ĐỦ BẠN CẦN PHẢI BIẾT CHẮC 


CHAN LÀ BẠN SẼ ĐƯỢC CỨU RÔI LINH HỒN 

Phần lớn người Việt Nam đều đã có tôn giáo. Nhưng có tôn 
giáo vẫn chưa đủ. Có nhiều triết lý chỉ có giá trị trong đời 
nầy mà không có giá trị trong đời sau. 

Điều ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là theo một 
triết lý tôn giáo để trấn an lương tâm, nhưng là có được một 
Đấng bảo đảm cứu ta thoát vòng tội lỗi và sự chết đời đời. 
Chúng ta cần thoát khỏi hỏa ngục và vui hưởng thiên đàng. 
Hỏa ngục có thật cũng như thiên đàng có thật. Hỏa ngục là 
nơi cả xác lẫn hồn đều đau đớn, khốn khổ. Trong hoả ngục, 
phản ứng của con người là khóc lóc, than vẫn, và nghiến 
răng. Hỏa ngục là nơi tối tăm, là vực sâu không đáy. Ở hỏa 
ngục không có hy vọng ra khỏi, không có nghỉ ngơi, không 
có thời hạn chấm dứt. Chỉ những người tin cậy và vâng lời 
Chúa Cứu Thế Giê-xu mới vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, 
thoát khỏi hỏa ngục mà đến thiên đàng. 

Các giáo chủ tôn giáo đã có những cố gắng rất tốt khuyên 
dạy chúng ta làm lành lánh dữ, nhưng mọi nổ lực của loài 
người vẫn không đạt được tiêu chuẩn công bình trọn vẹn 
của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận giá trả của 
Chúa Giê-xu đền tội cho nhân loại mà thôi. Khi về chầu Trời 
thì không giáo chủ nào binh vực khẩn đảo cho chúng ta 
được. Chính bản thân của họ là người cũng phải chầu Trời để 
chịu phán xét. Lúc đó chỉ có Chúa Giê-xu là Con Trời hiện 
đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta mà 
thôi. 

Vậy thì điều chỉnh đức tin để trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời 
đúng như Chúa Cứu Thế Giê-xu vạch đường chỉ lối chẳng 


những là việc làm hợp tình hợp lý mà còn là con đường sống 
duy nhất hôm nay. 

CẦU NGUYỆN TIẾP NHẬN CHÚA 

Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn quay về cùng Chúa. Đây là 
bước quan trọng nhất bạn cần làm hôm nay. Nếu bạn thật 
lòng muốn quay về cùng Chúa, mời bạn hãy lấy lòng thành 
và đức tin mà kêu cầu Chúa mấy lời chân thành sau đây: 
"Kính lạy Đức Chúa Trời Hằng Sống: 

Con biết Ngài là Chân Thần, là Đấng dựng nên trời đất, là 
Đấng dựng nên con. Lâu nay con xa cách Chúa, phạm tội với 
Ngài. Nhưng Ngài không hình phạt con mà còn ban ơn cho 
con. Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần 
chịu chết đền tội cho con và đã từ cõi chết sống lại. Con 
hoàn toàn tin cậy Chúa là Đấng duy nhất đưa con đến thiên 
đàng. Nay con xin ăn năn tội quay về cùng Chúa, nhận Ngài 
làm Vị Cứu Tinh và Chúa của đời con. Kính xin Chúa ngự vào 
tâm hồn và đời sống con, tha tội cho con, nhận con làm con 
của Chúa. Xin Chúa biến đổi đời con để từ nay con có thể 
sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Con xin thành kính cảm 
ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. 
Muốn thật hết lòng." 

Thánh Kinh chép: "Nhưng hé ai đã tin nhận Ngài thì Ngài 
ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời" (Giăng 
1:12). 

Như vậy, nếu hôm nay bạn thật lòng tin nhận Chúa, bạn đã 
trở thành con cái của Chúa rồi. Hãy tin nơi Lời Chúa, đừng 
tin cảm giác của bạn. Con đường sống đang mở ra thênh 
thang trước mắt bạn. Mời bạn đến gia nhập một Hội Thánh 


Tin Lành địa phương gần nơi bạn ở để cùng thờ phượng 
Chúa, học hỏi Lời Chúa và hầu việc Chúa. Bạn cân Hội 
Thánh để giúp bạn tăng trưởng tâm linh và đồng hành với 
bạn trên con đường theo Chúa. Chúc mừng bạn gia nhập 
vào gia đình của Đức Chúa Trời. 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ 

Dallas, Texas, USA 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: www.thienanvn.org 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 16 tháng 7 năm 2004 


